Câu 1: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hai 
đường thẳng (í/j):2x + 3y + l = 0 và (d 2 ) :x-y-2 = 0. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biển d x 
thành d 2 . 

A.VÔSỐ. B. 4. c. 1 . D. 0 . 

Lòi giải 

Chọn D 

Nhắc lại kiến thức: "Phép tịnh tiến theo vecto V biến đường thẳng thành đường thẳng song 
song hoặc trùng vói nó". 

Ta có: (í/ 1 ) và (í/ 2 ) không song song hoặc trùng nhau, suy ra không có phép tịnh tiến nào biển 
đường thẳng (í/j) thành (í/ 2 ). 


Câu 2: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho v = (—1;5) và điểm M'(4;2). Biết M' là 


ảnh của M qua phép tịnh tiến T-. Tìm M , 

A. M(-4;10). B. M(-3;5). c. M(3;7). 


Chọn D 

[ x' = X + a 
[y'=y + b 


Í4 = x-1 , , , 

=>r „=>M( 5;-3) 

\2 = T + 5 V ' 


Lời giải 


D. M(5;-3). 


Câu 3: (THPT Yên Lạc 2-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Cho điểm 4'(l;4) và u = (-2;3), biết A' 
là ảnh của A qua phép tịnh tiến u . Tìm tọa độ điểm A , 

A. ^(1;4). B. ^4(—3;—l). c. ^(-l;-4). D. ^4(3;l). 

Lời giải 

Chọn D 

„ . , . _ —— - fl-x = -2 íx = l + 2 = 3 Ấ , , 

Gọi Aịx;y) . Ta có AA -u<^\ => < => A( 3;l). 

v ’ [4-y = 3 Ịy = 4 — 3 = 1 v ’ 

Câu 4: (THPT Hai Bà Trưng-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Cho hai đường thẳng song song d và 
d' . Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng? 

A. Có đúng một phép tịnh tiến biển d thành d'. 

B. Có vô số phép tịnh tiến biển d thành d'. 

c. Phép tịnh tiến theo véc to V có giá vuông góc với đường thẳng d biển d thành d'. 

D. Cả ba khẳng định trên đều đúng. 

Lời giải 

Chọn B 

Có vô số phép tịnh tiến véc to V với điểm gốc nằm trên d và điểm ngọn nằm trên d' biển d 
thảnh d'. 


Câu 5: (THPT Bình Xuyên-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Điểm M(-2;4) là ảnh của điểm nào sau đây 
qua phép tịnh tiến theo vécto V = (—1;7). 

A. F(-l;-3). B. p(-3;ll). 


c. £(3;1). 


D. Ổ(l;3). 


Lòi giải 


Chọn B 

Gọi M'(x';y) là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véctơ V = (-1;7). 

_ -—— . , . , , ,,, ——— - fx' + 2 = -l fx' = -3 

Ta có MM = (x +2; V -4) và (M) = M <=>MM = V <=> i , . _<=><!. 

v ' ' [/-4 = 7 [/ = 11 


Câu 6: (THPT Hậu Lộc 2-Thanh Hóa-ần 1-năm 2017-2018) Hình nào sau đây có vô số trục đối xứng? 

A. Hình vuông. B. Hình tròn. c. Đoạn thẳng. D. Tam giác đều. 

Lòi giải 


Chọn B 



• Hình tròn có vô số trục đối xứng - là các đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đó. 

• Tam giác đều có 3 tục đối xứng như hình vẽ 



• Hình vuông có bốn trục đối xứng như hình vẽ 



• Đoạn thẳng có hai trục đối xứng là đường thẳng đi qua 2 đầu đoạn thẳng và đường trung 
trực của đoạn thẳng đó. 


Câu 7: (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho V = (-2; 3) . Tìm 
ảnh của điểm A( l;-l) qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 


A. A'{-2;1). B. H'(-l;2). c. A'(2;-l). D. A'(-ỉ;-2). 


Lời giải 














Chọn B 


X = 1-2 

_ <=> 

y = -1 + 3 


Giả sử Ẩ'(x; y). Theo công thức tọa độ của phép tịnh tiến ta có: 
ra Ẩ'(- 1;2). 



. Suy 


Câu 1: (THPT Triệu Sơn 1-lần 1 năm 2017-2018) Phép biến hình nào sau đây không là phép dời hình? 
A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng tâm. c. Phép đối xứng trục. D. Phép vị tự. 

Lòi giải 

Chọn D 

Phép vị tự tâm I tỷ số k biến đoạn thẳng Atì thành đoạn thẳng A'B' = ịkị.AB nên nó không 
phải là phép dời hình với k^±ì. 

Câu 2: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-íân 1 MĐ 904 năm 2017-2018) Cho hình bình hành ABCD. Anh 
của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ AB là: 

A. B . B. c. c. D. D. A . 

Lòi giải 

Chọn B 

Ta có : AB = DC = > ĩ— : D -> c 

AB 


A B 



Thấy ngay phép tịnh tiến theo véctơ AB biển điểm D thành điểm c vì AB = DC. 


Câu 3: (THPT Triệu Thị Trinh-lần 1 năm 2017-2018) Cho hình thoi ABCD tâm o . Trong các mệnh 
đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

Ạ. Phép vị tự tâm o , tỉ số k --ì biển tam giác ABD thành tam giác CDB . 


B. Phép quay tâm o, góc Y biến tam giác OBC thành tam giác OCD. 


c. Phép vị tự tâm o , tỉ số k = \ biển tam giác OBC thành tam giác ODA . 
D. Phép tịnh tiến theo véc tơ AD biển tam giác ABD thành tam giác DCB. 


Chọn A 


Lòi giải 


D 



Ta có: V, 0 _ 1 Ja) = C; F (ỡ _ 1) (ổ) = D ; F (0 _ 1( (Đ) = B. Nên chọn phuong án A. 

Câu 4: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 3 năm 2017-2018) Trong các khẳng định duới đây, khẳng định 
nào sai? 

A. Tam giác đều có ba trục đối xứng. 

B. Phép quay biển một đuờng thẳng thành một đuờng thẳng song song với nó. 
c. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

D. Phép vị tự tâm / ti số k = -1 là phép đối xứng tâm. 






Lời giải 


Chọn B 

Phép quay biến một đường thẳng thành một đường thẳng. 


Câu 5: (SGD Bắc Ninh năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho điểm M (2;5). Phép 
tịnh tiến theo vecto V = (l;2) biển điểm M thành điểm M '. Tọa độ điểm M' là: 

A. M'(3;7). B. M'(l;3). c. M'(3;l). D. M'(4;7). 

Lòi giải 

Chọn A 

Gọi7:(M) = M'(x';y)«|^^ 1 2 ^ 3 7 .VậyM'(3;7). 

Câu 6: (THPT Chuyên Hạ Long-Quảng Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Hình nào dưới nào dưới đây 
không có trục đối xứng? 

A. Tam giác cân. B. Hình thang cân. c. Hình elip. D. Hình bình hành. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Câu 7: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - lân 3 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho véctơ 
V = (-3; 5). Tìm ảnh của điểm A( 1; 2) qua phép tịnh tiến theo véctơ V . 

A. A' (4; - 3). B. A' (-2; 3). c. A' (-4; 3). D. A’ (-2; 7). 


Chọn D 


Lòi giải 


To \ X A'= X A + {- 3) = 1-3 =-2 
Ta có 

ha' = y A +5 = 2 + 5 = 7 


=>A’(- 2; 7). 


Câu 8: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - lần 3 năm 2017-2018) Cho hình chóp tam giác S.ABC với SA, 
SB , sc đôi một vuông góc và SA = SB = sc = a. Tính thế tích của khối chóp S.ABC. 

A.ịa\ B. c.-a\ D .ịa\ 

3 2 6 3 

Lòi giải 

Chọn c 

Ta có V = ị.S wc .SA =ị. ì -.SB.SC.SA=-.a\ 

3 3 2 6 

Câu 9: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - lần 3 năm 2017-2018) Cho lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có 
tất cả các cạnh bằng 2 a . Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'. 

A. a 3 V3. B. C.ỂA. D. 2ữ 3 V3. 

4 2 


Lòi giải 


Chọn c 


Ta có V = S abc .AA 


(2a) 2 yỈ3 „ , 

' = ^-4- 2a = 2a\ỉĩ . 


4 





Câu 10: (THPT Hồng Quang-Hải Dương năm 2017-2018) Cho 4 IA = 5 IB . Tỉ số vị tự k của phép vị 
tự tâm I , biển A thành B là 

4 3 5 1 

A.k = ^. B. k = ~. c. Ẩ: = 4- D .k = -_. 

5 5 4 5 

Lòi giải 

Chọn A 

Ta có 474 = 5ĨB <=> ịĩẤ = ĨB . Vậy tỉ số k = ị . 

5 5 

Câu 11: (THPT Kinh Môn 2-Hải Dương năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (c) 
có phương trình (x -l) 2 + (y - 1) 2 = 4 . Phép vị tự tâm o (với o là gốc tọa độ) tỉ số k = 2 biển 
(c) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình sau ? 

A. (x-l) 2 + (y-l) 2 =8. B. (x-2) 2 +(j-2) 2 =8. 

c. (x + 2) 2 +(y + 2) 2 =16. D. (x-2) 2 + (y-2) 2 = 16. 

Lòi giải 

Chọn D 

Đường tròn (c) có tâm /(l;l), bán kính R = 2 . 

Gọi đường tròn (c') có tâm 7', bán kính R' là đường tròn ảnh của đường tròn (c) qua phép 
vịtự F (0;2) . 

_. __ ịx' = 2 

Khi đó v m (l) = r oỡ/' = 20/» < =>/'(2; 2). 

yy —2 

Và Tỉ'= 27? = 4. 

Vậy phương trình đường tròn (c'): (x-2) 2 +(y-2) 2 = 16. 

Câu 12: (THPT Quãng Xương 1-Thanh Hóa năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , 
cho vectơ v=(2;-l) và điểm M{- 3; 2). Tìm tọa độ ảnh M' của điểm M qua phép tịnh tiến 
theo vectơ V. 

A. M'(5;3). B. M'(l;-1). c. M'(-l;l). D. M'(l;l). 

Lòi giải 

Chọn c 

/ \ — —— —* [x = x + 2 = —3 + 2 = —1 , s. 

7 M =M'oMM' = vo , 7 . Vậy M'(-l;l). 

vV ; \y' = y -1 = 2-1 = 1 v ’ 

Câu 13: (THPT Tứ Kỳ-Hải Dương năm 2017-2018) Cho hình chữ nhật có o là tâm đối xứng. Hỏi có 
bao nhiêu phép quay tâm o góc a , 0 < a < 2n biển hình chữ nhật trên thành chính nó? 

A. Không có. B. Bốn. c. Hai. D. Ba. 

Hướng dẫn giải 

Chọn c 

Ta có Q {0 , Qị 0 ^ biển hình chữ nhật có o là tâm đối xứng thành chính nó. 

Vậy có hai phép quay tâm o góc a , 0 < a < 2n biến hình chữ nhật trên thành chính nó. 



Câu 14: (THPT Lương Văn ChasnhPhus Yên năm 2017-2018) Phép tịnh tiến biến gốc tọa độ o thành 
điểm A(l;2) sẽ biển điểm A thành điểm Ả' có tọa độ là: 

Ạ. A'(2; 4). B. ,ấ'(-l;-2). c. Ã'(4;2). D. Ã'(3;3). 

Lòi giải 

Chọn A 

Phép tịnh tiến biến gốc tọa độ o thành điểm A( 1;2) nên vectơ tịnh tiến u = OA = (l;2). 

Khi đó, ị , ■ _ .=>^'(2;4 . 

[y = 2 + 2 = 4 1 ; 

Câu 15: (THPT Đô Lương 4-Nghệ An năm 2017-2018) số hình đa diện lồi trong các hình dưới đây là 



A. 3. B. 0 . c. 1 D. 2. 

Lòi giải 

Chọn c 

Quan sát bốn hình trên ta thấy chỉ có một hình thứ tư từ trái qua là hình đa diện lồi vì lấy bất kỳ 
hai điểm nào thì đoạn thẳng nối hai điểm đó nằm trong khối đa diện. 

Vậy chỉ có một đa diện lồi. 

Câu 16: (THPT Hậu Lộc 2-Thanh Hóa năm 2017-2018) Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau: 

A. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

B. Phép tịnh tiến biển ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng. 

c. Phép tịnh tiến biển một đường tròn thành một đường tròn có cùng bán kính. 

D. Phép tịnh tiến biển một đường thẳng thành một đường thẳng song song với nó. 

Lòi giải 

Chọn D 

Phép tịnh tiến biển một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 






Câu 1: (THPT Lý Thái Tổ-Bắc Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy 
cho A( 2;-3), 5(l;0). Phép tịnh tiến theo w = (4;-3) biển điểm A, B tương ứng thành A', 
B' khi đó, độ dài đoạn thẳng A'B' bằng 

Ạ. A'B' = y/ĩõ. B. A'B' = 10. C.A'B' = JŨ. Đ.A'B' = yỈ5. 

Lòi giải 

Chọn A 

Phép tịnh tiến bảo toàn độ dài nên AB = A'B' = yfĩÕ . 


Câu 2: (THPT Chuyên Hùng Vưoug-Gia Lai-lân 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 
vectơ ũ = (3; -1). Phép tịnh tiến theo vectơ ũ biển điểm M (1; -4) thành 
A. Điểm M' (4; -5). B. Điểm M' (-2; -3). c. Điểm M' (3; -4). D. Điểm M’ (4; 5). 



x M ,=a + x M 


X M' 3 + 1 


y M '=b+y M ^\y M ' =-1-4 


Lòi giải 

■M'( 4;-5). 


Câu 3: (THPT Yên Lạc - Vĩnh Phúc - lần 4 - năm 2017 - 2018) Cho hình chữ nhật MNPQ. Phép 
tịnh tiến theo véc tơ MN biển điểm Q thành điểm nào? 

A. Điểm Q. B. Điểm N. c. Điểm M . D. Điểm p. 

Lòi giải 

Chọn D 

Do MNPQ là hình chữ nhật nên MN = QP => T— (ộ) = p ■ 


Câu 1: (SGD Thanh Hóa - năm 2017 - 2018) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình 
hành . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD ) và {SBC). 

s 



A. Là đường thẳng đi qua đỉnh s và tâm o đáy. 

B. Là đường thẳng đi qua đinh s và song song với đường thẳng BC 

c. Là đường thẳng đi qua đỉnh s và song song với đường thẳng AB. 

D. Là đường thẳng đi qua đinh s và song song với đường thẳng BD. 

Lời giải 

Chọn B 

Xét hai mặt phẳng ( SAD ) và {SBC) 

Có : s chung và ADIIBC 

Gọi {d) là giao tuyển của hai mặt phẳng ( SAD) và {SBC) 

=>(í/) đi qua s và song song với AD và BC. 


Câu 2: (SGD Bắc Ninh - Lần 2 - năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm x(3;-l). 

Tìm tọa độ điểm B sao cho điểm A là ảnh của điểm B qua phép tịnh tiến theo vécto 
ũ (2;-l). 

A. 5(-l;0). B. B{5;-2). c. 5(1;-2). D. 5(l;0). 

Lời giải 

Chọn D 

^ m . 1 — _ Í3-x = 2 fx = l , . 

Ta có 71 {b) = A <=> BA = «<=><1 1 <=> j 0 => 7?(l;0). 


Câu 3: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' (như hình vẽ). 


D' C' 



Chọn mệnh đề đúng? 

Ạ. Phép tịnh tiến theo DC biển điểm A' thành điểm B’ . 
B. Phép tịnh tiến theo AB' biến điểm A' thành điểm c'. 
c. Phép tịnh tiến theo AC biến điểm A' thành điểm D' . 











D. Phép tịnh tiến theo AA' biến điểm A' thành điểm B' . 

Lời giải 

Chọn A 

Ta có: DC = z B’. 

Nên phép tịnh tiến theo DC biến điểm A' thành điểm B' . 

Câu 4: Trong mặt phang tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vecto V = (l;2) biển điểm M (4;5 ) thành điểm 
nào sau đây? 

A. p(l;6). B. ộ(3;l). c. JV(5;7). D. i?(4;7). 

Câu 5: Trong mặt phang tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo vecto V = (I;2) biển điểm M (4;5) thành điểm 
nào sau đây? 

A. p(l;6). B. ộ(3;l). c. JV(5;7). D. i?(4;7). 

Lòi giải 

Chọn c 

Phép tịnh tiến theo vecto' v = (l;2) biển điểm M(4;5) thành điểm A(5;7). 

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy>, cho hai điểm A(l; l) và /(2;3). Phép vị tự tâm / tỉ số k = -2 
biến điểm A thành điểm Ắ'. Tọa độ điểm A' là 

A. Ắ r (0;7). B. A'(7;0). c. A'(7;4). D. A'(4;7). 

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy>, cho hai điểm A( 1; 1) và /(2;3). Phép vị tự tâm / tỉ số k = -2 
biến điểm A thành điểm A'. Tọa độ điểm A' là 

A. A'(0;7). B. A'(l\Ò). c. A'(7;4). D. A'(4;7). 

Lời giải 

Chọn D 

_. _ \x'-a = k(x-a) \x' - kx + (\-k\a fx'= -2.1 + 3.2 = 4 

Ta có: IA' = kIA <^\ " . ; . V. t 

yy'-b = k(y-b) ự' = ky + (l-k)b [t =-2.1 + 3.3 = 7 

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép tính tiến theo vecto V biến điểm M[x;y ) thành điểm 
M'(x';y) sao cho x' - X-2 và y' - y + 4. Tọa độ của V là 
Ạ. V = (-2;4). B. v=(4;-2). c. v = (-2;-4). D. v = (2;4). 

Câu 9: Trong mặt phang tọa độ Oxy, phép tính tiến theo vecto V biển điểm M (x; >’) thành điểm 
M'[x’\y ') sao cho x' - x-2 và y' = y + 4. Tọa độ của V là 

Ạ. V = (-2;4). B. V = (4;-2). c. v = (-2;-4). D. V = (2;4). 

Hướng dẫn giải 


M'\x'\y') sao cho x' = x-2 và y' = y + 4. Tọa độ của V là 
Ạ. V = (-2;4). B. V = (4;-2). c. v = (-2;-4). 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Gọi V = (a;b) . Biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến theo vecto V là I 
, , 13 

A o Kai Ỷa n A n — _0■ A — /1 __ 


Theo đề bài ta có a = -2;b = 4 —. 

6 


x' = x + a 

y = y + b 



Câu 10: Trong mặtphẳng Oxy cho điểm A(2; 1) và vecto ữ(l;3). Phép tịnh tiến theo vecto a biến điểm 
A thành điểm A'. Tọa độ điểm A' là 

A.A'(-ỉ;-2). B.A'(l;2). c. A'(4;3). D. ,4'(3; 4). 

Câu 11: Trong mặt phang Oxy cho điểm A( 2;l) và vecto a(l;3). Phép tịnh tiến theo vecto a biển điểm 
A thành điểm A'. Tọa độ điểm A' là 

A.A'(-ỉ;-2). B.A'(l;2). c. A'(4;3). D.A'(3;4). 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Ta có: A' = T~(A)^A'( 3;4). 


Câu 12: Cho hình thoi ABCD tâm / . Phép tịnh tiến theo véc to IA biển điểm c thành điểm nào? 
A. Điểm B . B. Điểm c . c. Điểm D . D. Điểm / . 


Câu 13: Cho hình thoi ABCD tâm I. Phép tịnh tiến theo véc to LA biến điểm c thành điểm nào? 
A. Điểm B . B. Điểm c . c. Điểm D . D. Điểm / . 

Lòi giải 

Chọn D 

D 



Phép tịnh tiến theo véc to IA biển điểm c thành điểm / . 


Câu 14: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép tịnh tiến theo véc tơ v = (1;3) biển điểm A(l; 2) thành điểm 
nào trong các điểm sau? 

A. M(2;5). B. p(l;3). c. ?v(3;4). D. ổ(-3;-4). 


Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , phép tịnh tiến theo véc tơ V = (l;3) biến điểm ,4(1; 2) thành điểm 
nào trong các điểm sau? 

A. M(2;5). B. p(l;3). c. ?v(3;4). D. ổ(-3;-4). 


Lời giải 


Chọn A 

m . V , , —— - íx — 1 = 1 íx = 2 

Ta có M[x;y) = T-[A) <=> AM = V <=> j ^ 3^)3 5 


Câu 16: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 

A. Mọi phép đối xứng trục đều là phép dời hình. B. Mọi phép vị tự đều là phép dời hình, 
c. Mọi phép tịnh tiến đều là phép dời hình. D. Mọi phép quay đều là phép dời hình. 

Câu 17: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là sai? 

A. Mọi phép đối xứng trục đều là phép dời hình. B. Mọi phép vị tự đều là phép dời hình, 
c. Mọi phép tịnh tiến đều là phép dời hình. D. Mọi phép quay đều là phép dời hình. 

Lời giải 





Chọn B 

Phép vị tự Vụ k] chỉ là phép dời hình khi \k\ = 1. 

Câu 18: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M(-3; 2). Tọa độ của điểm M' là ảnh của điểm 
M qua phép tịnh tiến theo vecto v = (2;-l) là 

A. (—l;l). B. (3;-2). c. (5;-3). D. (-5;3). 


Câu 19: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho điểm M(-3;2). Tọa độ của điểm M’ là ảnh của điểm 


M qua phép tịnh tiến theo vecto V = (2; -1) là 

Ạ. (-l;l) . B. (3 ; — 2). c. (5;-3). D. (-5;3). 


Lòi giải 


Chon Ạ 

Gọi M'(x;y). Khi đó: MM' = V <=> I 2 1 <=>| I . Vậy M'(-l;l) 


Câu 20: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

A. Phép quay biển đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

B. Phép tịnh tiến biển đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. 

c. Phép quay biển đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

D. Phép tịnh tiến biển tam giác thành tam giác bằng nó. 

Câu 21: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

Ạ. Phép quay biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

B. Phép tịnh tiến biển đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó. 
c. Phép quay biển đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

D. Phép tịnh tiến biển tam giác thành tam giác bằng nó. 

Lời giải 

Chọn A 

Phép quay không biển đường thẳng thành đường thẳng song song với nó trong trường họp góc 
quay bất kì. 

Câu 22: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình? 

A. Phép vị tự tỉ số -1. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép quay. D. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng. 

Câu 23: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình? 

A. Phép vị tự tỉ số -1. B. Phép đối xứng tâm. 

c. Phép quay. D. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng. 

Lời giải 

Chọn D 

Phép dời hình là phép bào toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì nên phép chiếu vuông góc lên 
một đường thẳng. 




Câu 1: (THPT Hoa Lư A-Ninh Bình-lần 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 0 xy , phép 
quay tâm /(4; -3) góc quay 180° biển đường thẳng d\x + y- 5 = 0 thànli đường thẳng d' có 
phương trình 

A. x-y + 3 = 0. B. x + y + 3-O. c. x + y + 5-O. D. x + y-3 = 0. 


Chọn B 


Lòi giải 

M đ 



Ta có phép quay Q 


/;180 


là phép đối xứng tâm / ( ký hiệu là Đ I ) 


Vì / Ể d nên nếu Đ I (d) = d' thì d 7 !d ', suy ra phương trình d' :x + y + m = 0(/7í -5). 


M(0;5) e d 

Xét \đ i (M) = M'=>M'(8 ; — 11) 
/(4,-3) 

Cho M'(8;-l l) e d' => m = 3. Vậy d' 


x + y + 3 = 0. 


Câu 2: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Cho hình thoi ABCD tâm o (như hình vẽ). 
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? 

B 



A. Phép tịnh tiến theo véc tơ DA biến tam giác DCB thành tam giác ABD . 

B. Phép vị tự tâm o, tỉ số k=-\ biến tam giác CDB thành tam giác ABD . 

71 r 

c. Phép quay tâm o, góc biên tam giác OCD thảnh tam giác OBC. 

D. Phép vị tự tâm o, tỉ số k = 1 biển tam giác ODA thành tam giác OBC. 

Lòi giải 

Chọn B 

Ta có o là trung điểm của AC và BD nên ta có OA = -OC; OB = - OD ; OD = -OB 

=> Vo ( c ) = 4 w°) = B '< V-I) ( s ) = D => q 0 .-,) (ACDB) = A ABD . 

Câu 3: (THPT Chuyên Bắc Ninh-lần 1-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABC đáy ABC là tam giác 
đều, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AB và SB . Trong 
các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề sai? 

A.CM-LSB. B.CM1AN. C.MN1MC. D. AN _L BC. 

Lòi giải 


Chọn D 








Ta có < 


CM1AB 
CM ISA 


B 


=> CM _L ( SAB ) => CM 1 Sổ 

SA,AB d (SAB) 

Mà /Í/V c (SAB) => CM 1 AN 
ÍMN II SA 

Mặt khác < => MV J_ (ABC) 

SA T (ABC) 

ÍMNc^(SAB) 

Vì ị ' \ => MN T CM . 

(CM _L (ABC) 

Vậy Z) sai. 

Câu 4: (THPT Xuân Hòa-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho đường thẳng d có phương trình 
X + y - 2 = 0. Phép họp thành của phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo V = (3; 2) biến 
d thành đường thẳng nào sau đây? 

A. x + y-4 = 0. B. 3x + 3y-2 = 0. c. 2x + y + 2 = 0. D. x + y-3 = 0. 

Lời giải. 

Chọn D 

Giả sử d' là ảnh của d qua phép họp thành trên (do d' song song hoặc trùng với d ) 

=><?': x + y + c = 0 . 

Lấy M(l;l) e d . 

Giả sử M' là ảnh của M qua phép đối xứng tâm ơ=>M'(-l;-l). 

Giả sử 71 (M') = N =>N( 2;1). 

Ta có Vet/'=>l + l + c = 0=>c = -3. 

Vậy phương trình d': x + y- 3 = 0. 

Câu 5: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương trình 
đường tròn (c') là ảnh của đường tròn (c): X 2 + y 2 = 1 qua phép đối xứng tâm /(l;o). 

A. (x + 2) 2 +/=1. B. x 2 + (y + 2) 2 =1. c. (x-2) 2 + /= 1. D. X 2 +(y-2) 2 = 1. 

Lòi giải 

Chọn c 

(c) có tâm ơ(0;0) và bán kính R = 1. 

Qua phép đối xứng tâm 1(1,0), ảnh của ơ(0;0) là ơ'(2;0) (vì / là trung điểm của 00'), 
R' = R với R' là bán kính của (c'). 

Vậy phương trình đường tròn (c') là: (x- 2) : + y 2 - 1. 





Câu 6: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lân 1-đê 2-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy, tìm phương 
trình đường tròn (c') là ảnh của đường tròn (c) : X 2 + y 2 = 1 qua phép đối xứng tâm / (l;o). 

A. (x+2) 2 +/ = 1. B.x 2 +(y + 2) 2 =1. c. (x-2) 2 +y 2 = 1 . D. X 2 +(y-2) 2 =1. 

Lòi giải 

Chọn c 

(c) có tâm ơ(0;0) và bán kính R = 1. 

Qua phép đối xứng tâm /(l;0), ảnh của ơ(0;0) là ơ'(2;0) (vì 7 là trung điểm của 00'), 
R' = R với R' là bán kính của (c'). 

Vậy phưong trình đường tròn (c') là: (x-2 ) 2 + y 2 - 1. 


Câu 7: (THPT Yên Lạc 2-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy, qua phép quay 
Q(0,- 90°), M'(3;-2) là ảnh của điểm: 

A. M(-3;-2). B. M(-3;2). c. Af(2;3). D. Af(-2;-3). 


Lời giải 


Chọn c 

Áp dụng công thức tọa độ của phép quay : 


Q (0 . a ) :M(x; y) -> thì biểu thức tọa độ là : 


íx' = xcosa -yúna 
[y = xsứrn + y cosa 


Áp dụng vào bài ta có 


Í3 = xcos90°-v sin90° íx = 2 , , 

: * nnn =>ị t=>M( 2;3) 

Ị-2 = X sin 90° + y cos 90° [y = 3 v ’ 


Câu 8: (THPT Hai Bà Trưng-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy 
cho đường tròn (c) : X 2 + y 2 - 2x - 4y + 4 = 0 

và đường tròn (c') : X 2 + y 2 + 6x + 4_v + 4 = 0. Tìm tâm vị tự của hai đường tròn? 

A. 7(0;1); J(3;4). B. /(-l;-2); J( 3; 2). 

c./(l;2); J(- 3; -2). D. /(l;0); J(4;3). 

Lòi giải 

Chọn A 

Gọi /,;/ 2 lần lượt là tâm đường tròn (c);(c'). Ta có /j (l; 2); / 2 (-3; -2) 

và bán kính Rị — 1; R 2 — 3. Do đó hai đường tròn này khác tâm và khác bán kính, suy ra sẽ có 

một tâm vị tự trong và một tâm vị tự ngoài. 

R \ 

Gọi Ỉ\J là hai tâm vị tự cần tìm, ta có tỉ số vị tự k = ± — = ± —. 

R 2 3 

Với đáp A: Ta có /7j = (l; l); II 2 = (-3; -3) => 77j = ^-77 2 . 

JĨ x =(-2--2)-JĨ 1 =(-6--6)^JĨ { = X -JĨ 2 . 

Vậy đáp A thỏa mãn nên ta Chọn A 

Nhận xét: Câu 12 là câu không đáp ứng được yêu cầu của đề thi THPT vì theo khung chương 
trình của Bộ Giáo Dục thì giảm tải nội dung tâm vị tụ của hai đường tròn. 


Câu 9: (THPT Hai Bà Trưng-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy 
cho đường thẳng A: X + 2y - 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng A' là ảnh của đường thẳng 
A qua phép quay tâm o góc 90°. 

A.2x — y + 6 = 0. B. 2x —y —6 = 0. c. 2x + y + 6 = 0. D. 2x + y —6 = 0. 


Chọn A 


Lòi giải 


Véc tơ pháp của tuyển của đường thẳng A là = 


< 1;2 )' vì q W ) 


: A -» A' nên A _L A' => 


véctơ pháp của tuyến của đường thẳng A' là n 2 = (2; -1). 
M(6;0)eA 

„ '=>M'(0;6)e A'. 

n-Q{\° 1 


Lấy 


ơ;90 


Phương trình đường thẳng A' là: 2x-y + 6 = 0 


Câu 10: (THPT Hai Bà Trưng-Vĩnh Phúc-lân 1-năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD, M , N lần lượt 
là trung điểm của AB và BC. p là điểm trên cạnh AC sao cho CP-2PD. Mặt phang 

[MNP) cắt AD tại Q. Tinh tỉ số 

A. ị. B. 3. c. I . D. 2 . 

2 3 


Lời giải 



\MN //AC _, 

Ta có ị _ ^MN ll(ACD) 

A c d ( A CD ) 

\MN H(ACD) . 

Lạicó<r._ ' 7 __=>PỘ// MNII AC . 

[ ( MNP) n (A CD ) = PQ 

Vì PQ // AC nên ^ = ^ = ị 
DA DC 3 

Khi đó 4£ = 2 . 

QD 


Câu 11: (THPT Quãng Xương-Thanh Hóa-lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy , cho đường 
tròn (c):(x + l ) 2 +(y-3) 2 =4. Phép tịnh tiến theo vectơ v = (3;2) biển đường tròn (c) thành 
đường tròn có phương trình nào sau đây? 

A. (x-2 ) 2 + (y-5 ) 2 = 4. B. (x + 4 ) 2 + (y-l) 2 = 4 . 





c. (x-l) 2 +(y + 3 ) 2 =4. D. (x + 2 ) 2 + (j + 5 ) 2 =4. 

Lòi giải 

Chọn A 

(c): (x + l ) 2 + (y-3 ) 2 = 4 có tâm /(-1;3) và bán kính R = 2. 

(c') là ảnh của (c) qua phép tịnh tiến theo vectơ v = (3;2) sẽ có tâm I’ và bán kính 

m w (x r =-1 + 3 \xj,=2 

R' = R = 2\(ÀT-(l) = I'o 7 „ « ' 

U-=3 + 2 \y r =5 

Vậy(C'):(x-2) 2 +(y-5) 2 =4. 

Câu 12: (THPT Quãng Xương-Thanh Hóa-lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm 
5(-3;6). Tìm tọa độ điểm E sao cho B là ảnh của E qua phép quay tâm o góc quay -90°. 
A. E(- 6;-3). B. E(-3;-6). C.E(6;3). D .E(3;6). 

Lòi giải 

Chọn A 

Ta có: Q {0 ._ w) = ổ (O;90 q {B) = ẽ. 

, , „ Ịx E =-y B =-6 

Theo biêu thức tọa độ của phép quay tâm o góc quay 90°, ta có: . 

l>7; = x » = -3 

Vậy E(- 6;-3). 

Câu 13: (THPT Chuyên Lam-Thanh Hóa-lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, 
tìm tọa độ điểm M' là ảnh của điểm M (2;l) qua phép đối xứng tâm /(3;-2) 

A. M'(l;-3). B. M'(-5;4). c. M'(4;-5). D. M'(l;5). 

Lòi giải 

Chọn c 

M'(x;y) là ảnh của M qua phép đối xứng tâm /(3;-2) khi và chi khi MM' nhận / là trung 

, íx = 2.3-2 = 4 

điêm ị . . 

[y = 2.(-2)-l = -5 

Vậy M'(4;-5). 

Câu 14: (THTT số 3-486 tháng 12 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác 
ABC có ẩ( 2; 4), B(5; l), C(-l;-2). Phép tịnh tiến T— biển tam giác ABC tành tam giác 
A'B'C'. Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác A'B'C. 

A. (-4; 2 ). B. (4; 2 ). c. (4; -2). D. (-4; - 2 ). 

Lòi giải 

Chọn D 

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và G' = T— (ơ). 

^2+5-14+1-2^ 


Ta có G 


hay ơ(2 ;l). 






Lại có BC[-6 ; -3) mà G' = T— (ơ) GG' = BC = (-6;-3). Từ đó ta có 

i x G' ~ X G’ Tg' — Tg) = ( — 3) (-*G' —2; y G , — l) = (—6;—3) <=> (x G ,; y G .) = ( — 4;~2). 


Câu 15: (THPT Lê Văn Thịnh-Bắc Ninh-lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, 
cho vécto V = (-1; 2), điểm A( 3; 5). Tìm tọa độ của các điểm A' là ảnh của A qua phép tịnh 
tiến theo V. 

A. A'( 2 ; 7). B. A'(- 2 ; 7). c. ^'(7; 2 ). D. J'(- 2 ; -7). 

Lòi giải 

Chọn A 

, ; - fx , = x —1 = 2 

Biêu thức tọa độ của phép tịnh tiên theo V là: < , _ => A' (2; 7). 

ừ'=J+2=7 v ; 

Câu 16: (THPT Triệu Sơn 3-Thanh Hóa năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm 
M (-2; 3) qua phép đối xứng trục A:x + y = 0 là 

A. M'(3;2). B. M'(-3;-2). c. M'(3;-2). D. M'(-3;2). 

Lời giải 

Chọn D 

Gọi M'(x';j'). Khi đó MM' = (x'-x;y'-y). 

Tacó n (4) = (l;l) =>W (4) =(-l;l). 

Ta biết Đ (Aị (M) = M' khi và chỉ khi (à) là trung trực của đoạn MM' 


o 1 


MM'.u ịA} = 0 


j-(x'-x) + (j/-j;) = 0 jx' = -j; 

^;^] e A^|(x + x') + ừ+y)=o %' = -*■ 


Khi M(-2;3) =>Đ [a] {M) = M’ nên M':T f 


x' = -3 


y = 2 


Vậy M'(-3;2). 










Câu 1: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy , cho 
V = (1; 2), điểm M (2; 5). Tìm tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến V . 

A. (l;6). B. (3;7). c. (4;7). D. (3;l). 

Lòi giải 

Chọn B 

Gọi M'(x';/) là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến V. 

Ta có ÃĨM' = V <=> (x'-2;y'-5) = (l;2) <=> |y ^ ^ 2 ^ |y'= 7 ^ (ĩ',7). 

Câu 2: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lân 1 MĐ 904 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 
các điểm /(3;l), y(-l;-l). Ảnh của J qua phép quay Q~ 90 là 
A. J'(l;5). B. J'(5;-3). c. y'(-3;3). D. J'(l;-5). 

Lòi giải 

Chọn A 

Gọi là ảnh của điểm j(x;y) qua phép quay tâm /(a;ồ) góc quay -90°. 

Trong đó: j(-l;-l), /(3;l). 

Ta có: 


ịx' = (x-a)coscp-(y-ổ)sin(p + ữ 
Ịy = (x-ữ)sin(p + (y-ồ)cos(p + ồ 


<=> { 


x' = (x-3)cos(-90°)-(y-l)sin(-90°) + 3 ịx' -1 
y' = (x - 3) sin (-90°) + (y -1) cos (-90°) +1 1/ = 5 


Câu 3: (THPT Yên Lạc-Vĩnh Phúc-lần 3 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đuờng 
tròn (c) :(x + l ) 2 +(y- 2 ) 2 = 4. Tìm ảnh của đuờng tròn (c) qua phép vị tự tâm o tỉ số -2. 

A. (x+2 ) 2 + (y-4 ) 2 =16. B. (x-2) 2 +(y+ 4 ) 2 = 16. 

c. (x+2) 2 +(y + 4 ) 2 =16. D. (x-2) 2 +(y-4 ) 2 = 16. 

Lòi giải 

Chọn B 

Gọi M(x;y) G (c) và M'(x';y') = K 0 ._2) (M), ta có: 


OM' = -20M X = -ị", y = ~- 
2 2 


Mà M G (c) nên: 


r x' A 
~+l 
V 2 


-—-2 


= 4 ^(x'-2 ) 2 + (y' + 4 ) 2 =16. 


J \ 2 J 

Vậy, phương trình ảnh của (c) cần tìm là: (x-2) 2 +(y+ 4 ) 2 =16. 


Câu 4: (SGD Ninh Bình năm 2017-2018) Cho lục giác đều 
ABCDEF tâm 0 như hình bên. Tam giác EOD là ảnh 
của tam giác AOF qua phép quay tâm 0 góc quay 
a . Tìm a . 

A. a = 60 °. B. a = — 60 °. 

c. a = 120°. D. « = -120°. 



c 


D 


Lòi giải 













Chọn B 

Ổ( 0 ;_120) ( O) = o , Ổ( 0; _120) ( ^) = ^ • Q(0 -120 ) í^ 7 ) = ^ ■ 

Câu 5: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-lân 3 MĐ 234 năm học 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, 
cho vectơ v(l;2). Tìm ảnh của điểm A(- 2;3) qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 

A. rì'(5;-l). B. rì'(-l;5). c. rì'(3;-l). D. A'(-3;l). 

Hướng dẫn giải 

Chọn B 

Giả sử A'(x;y ) . 

Ta có T-(À) = A' AA' = v <=> I 3_2 ^ 1 _5 => -4 (-1;5). 

Câu 6: (THPT Hồng Quang-Hải Dương năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d 
có phưong trình 2x - y +1 = 0. Đe phép tịnh tiến theo V biến đường thẳng d thành chính nó 
thì V phải là vectơ nào trong các vectơ sau đây ? 

Ạ. V = (2;4). B. v = (2;l). c. v=(-l;2). D. V = (2;-4). 

Lòi giải 

Chọn A 

Phép tịnh tiến theo V biến đường thẳng d thành chính nó khi vectơ V cùng phương với vectơ 
chỉ phương của d . Mà d có VTCP u = (l;2). 

Câu 7: (THPT Kinh Môn 2-Hải Dương năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm 
M(l;2). Phép tịnh tiến theo vectơ u = (-3; 4) biến điểm M thành điểm M' có tọa độ là 
A. M'(-2;6). B. M'(2;5). c. M'(2;-6). D. M'(4;-2). 

Lòi giải 

Chọn A 

, , íx' = x + ữ íx' = l-3 íx' = -2 

Theo biêu thức tọa độ của phép tịnh tiên • _<=><! , 

\y' = y + b [y = 2 + 4 \y' = 6 

Vậy M'(- 2; 6). 

Câu 8: (THPT Ninh Giang-Hải Dương năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ V = (-3;2) 
và đường thẳng A: X - 3y + 6 = 0. Viết phương trình đường thẳng A' là ảnh của đường thẳng 
A qua phép tịnh tiến theo vec-tơ V . 

A. A':3x-y +15 = 0. B. A':3x + y + 5 = 0. c. A':x-3y-15 = 0. D. A':x-3y + 15 = 0. 

Lòi giải 

Chọn D 

Ta có A'//A => A' :x-3y + m = 0 (m ^ 6). 

Lấy M(0;2)eA, giả sử M' = T- (m) =>M'(o-3;2 + 2) =>M'(-3;4). 

Do M' eA'=>-3-12 + ffỉ = 0 =í> m = 15 thỏa mãn m# 6 ^>A':x-3y + 15 = 0. 

Câu 9: (THPT Ninh Giang-Hải Dương năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn 

(c'): X 2 +y 2 -4x + 10y + 4 = 0 . Viết phương trình đường tròn (c) biết (c') là ảnh của (c) 
qua phép quay với tâm quay là gốc tọa độ o và góc quay bằng 270°. 


A. (C):x 2 + /-10x + 4y + 4 = 0. 
c. (C):x 2 + /+10x + 4j + 4 = 0. 


B. (C):x 2 +/-10x-4j; + 4 = 0. 
D. (C):x 2 + /+10x-4j + 4 = 0. 


Lòi giải 


Chọn B 

Đường tròn (c') có tâm /'(2;-5), bán kính R' = V4 + 25-4 = 5. 

Tacó(C') = e (aJ , ) ((C)) o (c-Hq^c)) o (c) = e (<wl ((c')). 

Do đỏ / = C| Ỡ9( | S | (/'). Vi đây là phép quay 90° nên I ' ^ , suy ra/(5; 2). 

=X I' — 2 

Bán kính đường tròn (c) là R = R' = 5. 

Vậy (C):(x-5) 2 + (j- 2) 2 =25 « (c):X 2 + /-10x-4y + 4 = 0. 


Câu 10: (THPT Thanh Miện 1-Hải Dương-lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng ơxy, cho đường 
thẳng A: X - y + 2 = 0 . Hãy viết phương trình đường thẳng d là ảnh của đường thẳng A qua 
phép quay tâm o , góc quay 90°. 

A. í/:x + y + 2 = 0. B. flf:x->’ + 2 = 0. c. d : x + y — 2 = 0. D. d : x + y + 4 = 0. 

Lòi giải 

Chọn A 

Đường thẳng d là ảnh của đường thẳng A qua phép quay tâm o, góc quay 90° nên d vuông 
góc với A. 

Phương trình d có dạng X + y + c = 0 (1) 

Chọn M (0;2) e A , M' là ảnh của M qua phép quay nên M’{- 2;0) e d 
Thay vào (l): c = 2. 

Vậy phương trình d :x + y + 2 = 0. 


Câu 11: (THPT Tứ Kỳ-Hải Dương năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy 
tịnh tiến theo vectơ v = (l;2) biển Ả thành điểm 
A. p(3;7). B. v(l;6). c. M(3;l). 

Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Ta có = 


=>rì 3;7) =>A'.P. 


cho điểm Ẩ( 2;5). Phép 
D. ổ(4;7). 


Vậy phép tịnh tiến theo vectơ v = (l;2) biển Ả thành điểm p(3;7). 

Câu 12: (THPT Xuân Trường-Nam Định năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm phương 
trình đường thẳng A' là ảnh của đường thẳng A: X + 2y - 1 = 0 qua phép tịnh tiến theo véctơ 
v=(l;-l). 

A. A' : X + 2y - 3 = 0 . B. A' : X + 2y = 0 . c. A' : X + 2y +1 = 0. D. A' : X + 2y + 2 = 0. 

Lòi giải 

Chọn B 

Gọi M(x;y) là điểm thuộc A. 





ịx' = x + l ịx=x'-ỉ 
ly' = y-l^[y = y' + l 
Thay vào phương trình đường thẳng A ta được: x' -1 + 2(y +1) -1 = 0 <=> x' + 2y' = 0. 
Vậy phương trình đường thẳng A' là ảnh của đường thẳng A có dạng: x + 2y = 0 . 


Câu 13: (THPT Chuyên Biên Hòa-Hà Nam-lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 
đường tròn (c): (x-2) 2 +(y+ l) 2 =9. Gọi (c') là ảnh của đường tròn (c) qua việc thực hiện 

liên tiêp phép vị tự tâm ơ,tỉ sô k = ~2 và phép tịnh tiên theo vectơ v=(l;-3). Tính bán kính 

R' của đường tròn (c'). 

A. R' = 9. B. R' = 3 . C.R’ = 21. D. R' = ỉ. 

Lòi giải 

Chọn D 

Đường tròn (c) có bán kính R = 3. 

Qua phép vị tự tâm o, tỉ số k = ~, đường tròn (c) biến thành đường tròn (Cj) có bán kính 
là i? 1 = |£|i? =1.3 = 1. 

Qua phép tính tiến theo vectơ V = (l; -3) , đường tròn (Cj) biến thành đường tròn (c') có bán 
kinh R' = R t = 1. 

Vậy R' của đường tròn (c') là R' = ỉ. 


Câu 14: (THPT Yên Định-Thanh Hóa-lân 1 năm 2017-2018) Cho tam giác ABC với trọng tâm G . 

Gọi Ả', B', C' lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Khi đó 
phép vị tự nào biển tam giác A'B'C' thành tam giác ABC ? 

A. Phép vị tự tâm G , tỉ số - . B. Phép vị tự tâm G , tỉ số ^. 

c. Phép vị tự tâm G , tỉ số 2. D. Phép vị tự tâm G , ti số -2 . 

Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên GB = -2GB' => V (G _ 2) ( B ') = B 
Tương tự V {Gí _ 2) (A') = A và V (G _ 2) (Ơ) = C 

Vậy phép vị tự tâm G , tỉ số -2 biển tam giác A'B'Ơ thành tam giác ABC. 


Câu 15: (THTT số 5-488 tháng 2 năm 2018) Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm /(2;-l). Gọi (c) là đồ 
thị hàm số y = sin3x. Phép vị tự tâm /(2;-l), tỉ số & = ^ biến (c) thảnh (c'). Viết 
phương trình đường cong (c'). 


A. 


3 1 

y - - ^s^in(6x + 18 ). 


c. y = --^--^sin(6x-18) 


3 1 

B. y - ^- + Ỷsin(6x + 18). 

3 1 

D. y = --^- + Ỷsin(6x-18). 


Chọn D 


Lòi giải 


Ta có: VM e (c) : V ựJc) (M) = Ne (ơ) » in = klM 


<=> 


ịx N -x I =k{x M -x I ) 

\y N -y I =k(y M -y I ) 


<^> < 


<=> M (~2x n + 6; -2y N - 3) e (c) 


x " 2 2p" 4 í*„=-2% + 6 

+ 1 = - ^ƠM + lj °^ = " 2fc " 3 

Thay tọa độ M vào hàm số y = sin3x ta có: 

-2y N ~ 3 = sin[3(-2%^ + 6)] <=> y N =-|-ịsin(-6x JV +18) o y N = “f + 2 SÌn ( 6Xw -18). 

3 1 

Vậy đường cong (c'j có phương trình là ■C3' y = -■^■+Ỷsin(6x-18). 

Câu 16: (THPT Hoàng Hoa Thám-Hưng Yên-lần 1 năm 2017-2018) Cho tam giác ABC có diện tích 
bằng 6 cm 2 . Phép vị tự tỷ số k = -2 biển tam giác ABC thành tam giác A'B'C '. Tính diện 
tích tam giác A’B'C' ? 

A. 12 cm 2 . B. 24 cm 2 . c. 6 cm 2 . D. 3 cm 2 . 

Lòi giải 

Chọn B 

Phép vị tự ti số k biển tam giác thành tam giác đồng dạng với tỉ số \k\. 

Theo đề bài ta có phép vị tự tỉ số k = -2 biển biển tam giác ABC thành tam giác A'B'C' nên 

S ỵ B ' C =k 2 o S M , B , C = k^-.S^ec S M , B , Ư = 2 2 .S aabc <=> S AA , B , C , = 4.6 <=> s^gc = 24 cnr. 




Câu 1: (THPT Chuyên Lam Sơn-Thanh Hóa-lân 2 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho 
điểm A( 3;4). Gọi A' là ảnh của điểm A qua phép quay tâm ơ(0;0), góc quay 90°. Điểm A' 
có tọa độ là 

A. rì'(-3; 4). B. Ả'(-4;-3). c. A'(3;-4). D. rì'(-4; 3). 


Lòi giải 


Chọn D 


Ta có 


ịx A , =x A .cos90°-y A . sin 90° = -y A = -4 
\y À , = X^.sin90° + y /1 .cos90° = X A = 3 




Câu 2: (THPT Chuyên Tiền Giang-lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ V = (3; 3) 
và đuờng tròn (c) : X 2 + y 2 - 2x + 4y - 4 = 0. Ảnh của (c) qua phép tịnh tiến vectơ V là đuờng 
tròn nào? 

A. (C'):(x-4 ) 2 + (y-l ) 2 =4. B. (C'):(x-4 ) 2 + (y-l ) 2 =9. 

c. (C'):(x + 4 ) 2 + (y + l ) 2 =9. D. (C'):x 2 + / + 8 x + 2y-4 = 0. 

Lòi giải 

Chọn B 

Ta có (c):X 2 + y 2 - 2x + 4y-4 = 0 <=> (x-l ) 2 +(y+ 2 ) 2 =9. 

Vậy đuòng tròn (c) có tâm /(l;-2) và bán kính R- 3 . 

„ . , íx' = 1 + 3 íx' = 4 

Gọi / (x ;y ) = T- (ỉ) khi đó ta có ị <=> •! 7 . 

K ’ vW [y=-2+3 [/ = 1 

Do phép tịnh tiến biến đuờng tròn thành đuờng tròn có cùng bán kính nên phuơng trình đuờng 

tròn (C') là (C'):(x-4 ) 2 + (y-l ) 2 = 9. 

Câu 3: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc - Vĩnh Phúc - Lân 4 năm 2017 - 2018)Trong mặt phẳng tọa độ 
Oxy, cho đuờng thẳng d :y = X. Tìm ảnh của d qua phép quay tâm o , góc quay 90°. 

A.d':y = 2x. B. d':y = -x. c.d':y = -2x. Đ.d':y = x. 

Lòi giải 

Chọn B 

Phép quay tâm o, góc quay 90° biến điểm M(x;y) thành điểm M'(x';y') với 

TQ 

Mà y - X => -x' = y' => x' + y' = 0 => y = -X. 


x' = -y 
y' = X 


Câu 1: (THPT Chuyên Nguyễn Quang Diệu - Đông Tháp - Lần 5 năm 2017 - 2018) Trong mặt phẳng 
Oxy, tìm phương trình đường tròn (C') là ảnh của đường tròn (c): X 2 +y 2 =1 qua phép đối 
xứng tâm /(1; 0). 

A. x 2 +(y-2) 2 =1. B. (x + 2) 2 +y 2 =1. 

c. (x- 2) 2 + /=1. D. x 2 + (y + 2) 2 =1. 

Lòi giải 

Chọn c 

Đường tròn (C) có tâm ơ(0; 0), bán kính R - 1. 

Gọi ơ là ảnh của o qua phép đối xứng tâm / (l; o). 


Ta có: 


0+2%=x ' ~ị xơ : 2x :~ x ° ob:^ĩ=ff(2;») 

j'o +Ạr ... {y ơ = 2 y,-y<, Go- = 2.0-0 
2 


Đường tròn (c') là ảnh của đường tròn (c) qua phép đối xứng tâm / (l; o). 
(c') có tâm ơ'(2; 0), bán kinh R' - R = 1. 


Phương trình đường tròn (c') là: (x-2) +y 2 = l. 

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm o góc quay 90° biển điểm M(-1; 2) thành điểm 
M'. Tọa độ điểm M' là 

A. M'(2;l). B. M'(2;-l). c. M'(-2;-l). D. M'(-2;l). 

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, phép quay tâm o góc quay 90° biến điểm M(-l; 2) thành điểm 
M'. Tọa độ điểm M' là 

A. M'(2;l). B. M'(2;-l). c. M'(-2;-l). D. M'(-2;l). 

Lòi giải 


Chọn c 



Có M’ = Q 


\(OM;OM') = 90 c 
I OM' - OM 


Phương trình đưòng thẳng OM' qua o, vuông góc với OM có dạng x-2y = 0. 


Gọi M'(2a;a).Do OM' = OM => 4a 2 + a 2 - (-l) 2 +2 2 <=> 


a = 1 
a = -l 


M'( 2 ; 1 ) 
M'(- 2;-l)‘ 













Có là ảnh của M qua phép quay góc -90°, là ảnh của M qua phép 

quay góc 90°. Vậy chọn M'{- 2; -1). 

Trắc nghiệm: 

Điểm là ảnh của M{a\b ) qua phép quay tâm o, góc quay 90°. Vậy chọn 

M'{- 2;-l). 



Câu 35: [1H1-3] (THPT Chuyên Hùng Vương-Phú Thọ-lần 1-NH2017-2018) Cho tứ diện ABCD 
có BD = 2. Hai tam giác ABD và BCD có diện tích lần lượt là 6 và 10. Biết thể tích khối tứ 
diện ABCD bằng 16. Tính số đo góc giữa hai mặt phang ( ABD ), ( BCD ). 


A. arccos 



f 4^1 


„ ( 4^ 

D. arcsin 


— 

B. arcsin 

— 


c. arccos — 

— 


U5; 


l5j 


[5j 


Il5j 


Chọn B. 


Lòi giải 

A 



Gọi H là hình chiếu của A xuống (BCD ). Ta có V ABCD =ị-AH.S 


xuống (BCD) . Ta có V ABCD = ịAH.S BCD => AH = = -Ị- ■ 

xuống BD, dễ thấy HK _L BD. Vậy [ậABD),{BCD)\ = AKH 

9 e 

^AK = =^ = 6 . 

BD 

rpĩị_ a .AH_ ( 4^ 

Khỉ = arcsin —— = arcsin — . 

AK {5 


Gọi K là hình chiếu của A 
Mặt khác S ABD = ị AK.BD => AK 


_ _—— -\ _ 

Do đó \ẶABD),(BCD)j = AKH = arcsin-^- = arcsin 

Câu 32. [1H1-3] (THTT Sô 1-484 tháng 10 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai 
đường tròn (c) : (x + m) 2 + (y-2) 2 = 5 và (C'): X 2 +y 2 +2(wz-2)y-6x + 12 + m 2 = 0 . Vectơ 
V nào dưới đây là vectơ của phép tịnh tiến biến (c) thành (C')? 

A. V = (2;l). B. V = (-2;l). c. v = (-l;2). D. v = (2;-l). 

Lòi giải 

Chọn A. 

2 , 1 

Điều kiện đê (C') là đường tròn («7-2)' +9 — 12 — /?? 2 > 0 <=> -4/77 + 1 > 0 <=> «7 < d-. 

Khi đó: 

Đường tròn (C') có tâm là /'( 2-/77; 3), bán kính R' = \J-4m +1. 

Đường tròn (c) có tâm là /(-/77;2), bán kính R = V?. 

Í R r = R 
_ _ 




























m = -1 


[ V-4/77 + 1 = V? 

<=>(J _. <=>(- Vậy chọn A 

[v = ir = (3 + m;-m) [v = (2;l) 

Câu 35: [1H1-3] (THPT Nguyễn Khuyến-Nam ĐỊnh-lần 1-năm 2017-2018) Cho hình chóp S.ABC có 

đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, cạnh bên SẢ vuông góc với mặt đáy và 
SA = a4ĩ . Gọi M là trung điểm của AB . Tính khoảng cách d giữa hai đường thẳng SM và 
BC. 


A. d — 




B . d = 


J\Í2 


c. d = 


ìyịĩ 


D. d = ^. 
2 


Lòi giải 


Chọn B. 



Gọi N là trung điểm AC 

ỊMN//BC _,_ 

Ta có _ . _ „ . => BCIIÍSMN) 

[MN^(SMN) v ’ 

=: >d(SM,BC) = d(BC,(SMN)) = d(B,(Sm)) = d(A,SMN) (vì M là trung điểm AB ). 

ÍMN1AB . 

Mặt khác .... ' => MN ± (SAB ); 

\MN -L SA v ’ 


MN a ( SMN ): 


\{SMN) L(SAB) 

[( SMN)n(SAB) = SM 
Trong mặt phẳng (SAB), kẻ AH 1 SM => AH 1 (SMN) => AH = d{A,(SMN)) 


Tam giác SAM vuông tại A có 


AH 2 SA 2 AM 2 


AH = 


ỉV2 


Vậy d(SM, BC) = 


1\Ị2 


Câu 50: [1H1-3] (THPT Việt Trì-Phú Thọ-lân 1-năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD có các tam giác 

ABC và DBC vuông cân và nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau, 
AB — AC = DB — DC — 2a. Tính khoảng cách từ B đến mp(^4CD). 


A. aVÃ 


B. 




c. 


Ĩ\Ỉ6 


D. 


2 ứVó 


Chọn D. 


3 


Lời giải 





















c 

Ta có (ABC) JL (. DBC ) và (ABC)n(DBC) = BC. 

Kẻ AH ± BC (H e 5C) => AH _L (BCD). 

BC AByỊĨ 

Tam giác ASC vuông cân tại Ả => AH = HB = HC = — = —-— = aV2. 

2 2 

Từ ADBC vuông cân tại 22 và HB = HC => /2D = HB = HC — d\Ị 2 và 72D _L BC. 
d(B;(ACD)) BC „ 

Ta CÓ Sct)) = ĩẵ= :2 ~“AMCD)) - 2d(H;(ACD)) = 2H. 

Để ý /L4, HC, HD vuông góc với nhau từng đôi một 

1 111 111 . , _ Í2 .r n r Ầ ^\ „ 2aVó 

h 2 HA 2 HC 2 HD 2 a 2 a 2 2 a V 3 v v " 3 

-hết - Câu 43. [1H1-3] (THPT Thạch Thành- 

Thanh Hóa-năm 2017-2018) Trong mặt phang Oxy cho đường tròn (c) có phương trình 

(x-l) 2 +(j-2) 2 = 4. Hỏi phép vị tự tâm o ti số k - -2 biển (c) thành đường tròn nào sau 
đây: 

A. (x-4) 2 + (j/- 2) 2 =4. B. (x-4) 2 + (y-2) 2 =16. 

c. (x + 2) 2 +(y + 4) 2 =16. D. (x-2) 2 + (y-4) 2 = 16. 

Lòi giải 

Chọn c. 

Gọi (c') là ảnh của đường tròn (c) qua phép vị tự tâm o tỉ số k = -2 . 

Đường tròn (c) có tâm /(1;2) và bán kinh R - 2. 

Gọi /' và R' tâm và bán kính của đường tròn (c'). 

Ta có: R' = \k\R = |-2|.2 = 4. 


Mặt khác: OI'= -201 o 


x r = -2x I = -2.1 = -2 


/'(-2;-4). 


[y r = -2 }’j = -2.2 = -4 

Vậy, phương trình đường tròn (c f ) là (x + 2) 2 + (y + 4) 2 = 16. 

Câu 36. [1H1-3] (TT Diệu HÍên-Cân Thơ-tháng 11-năm 2017-2018) Cho lăng trụ ABCD.A'B'C'D' 
có đáy ACBD là hình thoi cạnh a , biết Ã .ABC là hình chóp đều và A'D họp với mặt đáy 
một góc 45°. Thể tích khối lăng trụ ABCD.A'B'C'D' là : 


B. 


^6 


12 


c. aW 3. 

Lòi giải 


D. 




Chọn A. 



























D' 


A' 



Ta có ( A'D,(ABCD)) = ẨDG = 45 c 


Ta giác ABC đều cạnh a nên BG = DB = ayf '.3 , DG = 2BG = 

3 3 


Tam giác A'DG vuông cân tại G nên A'G-DG = 


2ayfĩ 


2a\fĩ 


^ABCD.A'B'C'D ' S abcd .AG ^a.ct\J 3. 


■ = a 


Câu 4: [1H1-3] (THPT Bình Xuyên-Vĩnh Phúc-năm 2017-2018) Cho tam giác ABC có A (1; 2), 

5(5;4), C(3;-2). Gọi A', B', c' lần hrợt là ảnh của A, B, c qua phép vị tự tâm /(l;5) tỉ số 
k = - 3. Bán kính đuờng tròn ngoại tiếp tam giác A'B'Ơ bằng: 

A. 3Vĩõ| B. 6yỊĨÕ. C.2yỈ5. D. 3 V 5 . 

Lòi giải 

Chọn A. 

Ta có: BC = (- 2;-6), ÃB = ( 4;2), Ãc = ( 2;-4) nên ÃBÃC = Õ => AB1AC. 

Vậy tam giác ABC vuông tại A nên tâm đuờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC là hung điểm 

cạnh huyền BC và bán kính R = -ị- = vĩo . 

Gọi R' là bán kính đuờng tròn ngoại tiếp tam giác A'B'C'. 

Tam giác A'B'C' là ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự tâm / tỉ số k = — 3. 

Nên R' = \-3\R = 3yỊĨÕ. 

Câu 45. [1H1-3] (THPT Chuyên Hùng Vuơng-Bình Phuớc-lân 2-năm 2017-2018) Cho hình chóp 
SABC ■ Bên trong tam giác ABC lấy một điểm o bất kỳ. Từ o dựng các đuờng thẳng lần luợt 
song song với SA, SB , sc và cắt các mặt phẳng (SBC), (SCA), ( SAB) theo thứ tự lần luợt 


tại A', B f , 

c' ■ Khi đó tổng tỉ số T = 

OA' + OB' + OC' bằng bao nhiêu ? 

SA SB sc 

A. T = 3. 

3 

B. T = — . 

ct = l. D. T = - 

Chọn c. 

4 

3 

Lòi giải 





















B 

Gọi M , N , p \ần lượt là giao điểm của AO, BO, co với BC, CA , AB . 

Từ o dựng các đường thẳng lần lượt song song với SA, SB , sc và cắt các đường thẳng SM , 
SN, SP lần lượt tại A', B' , c'. 

Áp dụng định lý Talet trong các tam giác SAM , SBN, SCP ta có: 


OA' _ MO OB' 
~SÃ~ ~ÃŨ ’ ~SB 
OA' 

Khi đó T = ^- + 
SA 


NO OC' _ PO 


~ NB’ sc ~ PC' 

OB’ OC’ MO NO PO 
~SB ~SC~1mÃ ã® PC 



OH T BC, AKEBC nên OHHAK. 


Khi đó áp dụng định lý Talet trong tam giác AKM và tỉ số diện tích ta có 


MO _OH _ Sị 
MA - AK - s 


Tương tự: 


Vậy T = 


NO _ s 2 PO _ s 3 
~NB~~S Yã ~PC~S' 

OA' , OB’ , OC' s, s 2 s 3 s , 

SA SB sc s s s s 


Cách giải nhanh: Đặc biệt hóa bài toán với o là trọng tâm tam giác ABC sẽ nhanh chóng tìm 
ra đáp án. 


Câu 49. [1H1-3] (SGD Vĩnh Phúc-KSCL lần 1 năm 2017-2018) Cho ba điểm A, B, c thẳng hàng theo 

thứ tự đó và AB = 2 BC . Dựng các hình vuông ABEF, BCGH (đỉnh của hình vuông tính theo chiều 
kim đồng hồ). Xét phép quay tâm B góc quay —90° biến điểm E thành điểm A. Gọi / là giao điểm 
của EC và GH. Giả sử / biến thành điểm J qua phép quay trên. Nếu AC — 3 thì IJ bằng 


A. Vĩõ. B. yfs. c. 2V5. D. 


Lòi giải 





























p E 


Do Q (ổ; -90°): / -> J nên ABIJ vuông cân tại B => IJ = BlJ2 . 

Mà ẢC = 3 => BC = 1. Vì AB = 2BC => BE = 2BH => HI là đường trung bình AEBC 

=> HI = 4 BC = 4. Ta có BI = ^BH 2 +IH 2 = .lĩ+ĩ = Ậ 
2 2 V 4 2 

Vậy IJ = BH\Í2 = . 


Câu 39. [1H1-3] (THPT Triệu Sơn 3-Thanh Hóa năm 2017-2018) Ảnh của điểm M(2;-3) qua phép 
quay tâm /(-1;2) góc quay 120° là 


A. M' 


c. M' 


-5^3 + 5 3^3+9 
2 ; 2 

-5^3+ 1.-3^3-1 


B. M' 


5>/3 — 5,3>/3 + 9 

_ 5 _ 


D. M' 
Lòi giải 


-5^3+1.3^3+9 


Chọn B. 


Gọi M'(x';y') là ảnh của M(2;-3) qua phép quay tâm /(-1;2) góc quay 120° 


, Ịx' = (x-a)cos<p-(y-ồ)sin<p + a 1 x' = (2 + l)cosl20°-(-3-2)sinl20°-l 
Ịx' = (x-a)sinp + (y-ỗ)cosp + ồ Ịx' = (2 + l)sinl20° + (-3-2)cosl20° + 2 


' = (2 + l)cosl20°-(-3-2)sinl20°-l 




, 3 y[3 . 

X=--- + 5-^-1 

2 2 

,,^ 35 . 
y =3.^- + f+ 2 
2 2 


, 5yỈ3-5 

X = —--- 






,_ 3 V 3 +9 


Vậy M' 


5V3-53V3+9 

^ z 









































Câu 1: (THPT Chuyên Vĩnh Phúc-MĐ 903 lân 1-năm 2017-2018) Trong mặt phẳng Oxy, cho đường 
tròn (c) :(x-6) 2 + (v-4) 2 =12. Viết phưong trình đường tròn là ảnh của đường tròn (c) qua phép 

đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm ơ tỉ số — và phép quay tâm o góc 
90°. 

Ạ. (x + 2) 2 +(y-3) 2 =3. B. (x-2) 2 +(y + 3) 2 =3. 

c. (x + 2) 2 +(y-3) 2 = 6. D. (x-2) 2 +(y + 3)~ = 6. 

Lòi giải 

Chọn A 

Đường tròn (c) có tâm / (6; 4) và bán kính R = 2yfĩ . 

Qua phép vị tự tâm ơ tỉ số — điểm / (6; 4) biển thành điểm /j (3; 2); qua phép quay tâm o góc 
90° điểm /j(3;2) biến thành điểm /'(- 2;3). 

Vậy ảnh của đường tròn ( c ) qua phép đồng dạng trên là đường tròn có tâm /' (-2; 3) và bán kính 
R' = ^R = yJ 3 có phương trình: (x + 2) 2 + (y-3) 2 = 3. 


Câu 2: (SGD Ninh Bình năm 2017-2018) Cho tứ diện ABCD có cạnh AD vuông góc với mặt phẳng 
( ABC ), AC-AD- 4, AB-3, BC - 5. Tính khoảng cách d từ điểm A đến mặt phẳng 
(BCD). 


A . d = 


12 

734 ■ 


Chọn A 


B . d = 


60 


V769 


c.d = 


V769 

60 


Lòi giải 


D . d - 


734 

12 



c 


Ta có BC 2 = AB 2 +AC 2 nên A ABC vuông tại A , gọi H là hình chiểu của A trên (5CD). 


Tứ diện ABCD là tứ diện vuông nên ta có * 

AH 2 

Vậy d(A;(BCD)) = AH = -j=. . 


1 


1 


1 


AB 2 AC AD 


111 

+ —pr + —~z 

3 4 2 4 2 


17 

72 















Câu 3: (THPT Hồng Quang-Hải Dương năm 2017-2018) Thành phố Hải Đông dự định xây dựng một 
trạm nước sạch để cung cấp cho hai khu dân cư rí và B . Trạm nước sạch đặt tại vị trí c trên 
bờ sông. Biết AB = 3vĨ7 km, khoảng cách từ A và B đến bò' sông lần lượt là AM = 3km, 
BN - 6km (hình vẽ). Gọi T là tổng độ dài đưòưg ống từ trạm nước đến A và B . Tìm giá trị 
nhó nhất của T . 


B 



A. 15km. 


B. 14,32km. c. 15,56km. 


Chọn c 


Lòi giải 



Gọi A' đối xứng với rí qua MN, D là trung điểm của NB. 
Do rí cố định nên rí' cũng cố định. 

Ta có: T = CA + CB = CA' + CB > A'B (không đổi). 

Đẳng thức xảy ra khi Ịc} = MN n A'B . 

MC MA’ MA ì 

Khi đó: —= — (1) 

NC NB NB 2 


D. 16km. 


Mặt khác, MN = AD = -JaD 2 +DB 2 = V 153 + 9 = 9yfĩ krn (2) 

Từ (1) và (2) suy ra MC = 3\Í2 km , NC = 6\Í2 km. 

Vậy T = CA + CB = V AM 2 + MC 2 +^BN 2 + NC 2 = V 9 + I 8 + V36 + 72 = 9 V 3 = 15,56km . 


Câu 4: (THPT Chuyên Biên Hòa-Hà Nam-lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho 
đường thẳng d :3x- y + 2- O . Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép quay 
tâm o góc quay -90°. 

A. d ': x + 3y + 2 = 0. B. d':x + 3y-2 = 0. c. d ': 3x-y-6 — 0. D. d' :x-3y-2 = 0. 

Lòi giải 

Chọn B 

Qua phép quay tâm o góc quay -90° đường thẳng d biến thành đường thẳng d' vuông góc 
với d. 

Phương trình đường thẳng d' có dạng: x + 3y + m = 0. 























Lấy rì(0;2)eí/. Qua phép quay tâm o góc quay -90°, điểm A( 0;2) biển thành điểm 
ổ(2;0) e d'. Khi đó m = -2. 

Vậy phuơng trình đuờng d' là X + 3y - 2 = 0. 



Câu 1: (THPT Chuyên Lam Sơn-Thanh Hóa-lân 2 năm 2017-2018) Cho đường thẳng d có phương 
trình 4x + 3y -5 = 0 và đường thẳng A có phương trình X + 2y -5 = 0. Phương trình đường 
thẳng d' là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục A là 
A. x-3 = 0. B. 3x + y-l = 0. c. 3x + 2y-5 = 0. D. y-3 = 0. 

Lòi giải 

Chọn D 

Gọi M = dn A => M (-1; 3). 

Lấy v(2;-l) . 

Gọi dị là đường thẳng qua N và vuông góc với A, ta có d x : 2x - y - 5 = 0 
Gọi / = d x n A => / (3; 1). 

Gọi N' là ảnh của N qua phép đối xứng trục A => / là trung điểm của NN' nên IV'(4; 3). 
d' là ảnh của đường thẳng d qua phép đối xứng trục A 
=> d' là đường thẳng qua M(-1; 3) và N'( 4; 3). 

Vậy d':y -3 = 0. 


Câu 2: (SGD Hà Nội-lần 11 năm 2017-2018) Cho tứ diện đều ABCD có M , N lần lượt là trung điểm 
của các cạnh AB và CD. Mệnh đề nào sau đây sai? 

A.MN1AB. B. MN _L BD. C.MN1CD. D. AB _L CD . 


Chọn B 


Lòi giải 


Á 



• A NAB cân tại N nên MN _L AB. 

• A MCD cân tại M nên MN -L CD. 

• CDl(ABN) ^CD±AB. 

• Giả sử MN _L BD 

mà MN _L AB. Suy ra MN _L ( ABD ) (Vô lí vì ABCD là tứ diện đều) 
Vậy phương án B sai. 


Câu 1: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) 
và BC = 4\fĩ cm. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là 
A. 4V2cm. B. 2V2cm. c. 4cm. D. 2cm. 

Câu 2: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại A, SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) 
và BC = 4 V 2 cm. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC là 

A. 4V2cm. B. 2V2cm. c. 4cm. D. 2cm. 

Lời giải 

Chọn B. 



Gọi M là trung điểm BC, ta có AM _L SA và AM _L BC . 
d (SA, BC) = AM = Ẹị = 2 V 2 cm . 

Câu 3: Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' . Gọi M là trung điểm của AB. Mặt phẳng (MB'Ơ) chia khối 
hộp thành hai phần. Tính ti số thể tích 2 phần đó. 

7 „5 „7 „5 

X.Ạ-. B. c. D. 4-. 

24 12 17 17 

Câu 4: Cho khối hộp ABCD.A'B'C'D' . Gọi M là trung điểm của AB. Mặt phẳng (MB'Ữ) chia khối 

hộp thành hai phần. Tính tỉ số thể tích 2 phần đó. 

7 „5 „7 „5 

A. . B. C.4-. D. -ị. 

24 12 17 17 

Lời giải 


Chọn c 




5 



Đặc biệt hóa: ABCD.A'B'C'D' là hình lập phương cạnh a. 

Gọi N là trung điểm của AD suy ra MNIIBDIIB' D' suy ra thiết diện là MNƠB'. 
V l là thể tích phần chứa đỉnh A ; V 2 là phần còn lại. 

Gọi s = AA' n MB nên s ,N ,D' thẳng hàng; MN = ]- B'D' => SA = -^- SA' 


1 

„ 1 2 

11 

'1 

1 

( 

"Ị 


— 

2 a.—a" 


—« 

= — 

a 

— 

3 

2 

2 

,2 J _ 

3 

\ 

8 J 


_ 7 3 
= —a . 
24 


V -V V - 17a v \ _ 7 

V 2 = v io ~K = —rr~ ■ Vậy 77- = — • 

lp 24 V- 17 


24 














Câu 1: 


(THPT Triệu Thị Trinh-lần 1 năm 2017-2018) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác 
ABC có trực tâm o. Gọi M là trung điểm của BC ; N, p lần lượt là chân đường cao kẻ từ 
B và c. Đưòng tròn đi qua ba điểm M, N, p có phưong trình là 


(T):(x~íf + 


V 


. 1 

y+ i 


= f. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: 


A. (x-l) 2 + (y + 2) 2 =25. 
c. x 2 +(y-ỉf = 50. 

Chọn D 


B. x 2 +(y-ỉ) 2 =25. 

D. (x-2) 2 + (y + l) 2 =25. 

Lòi giải 



Ta có M là trung điểm của BC ; N , p lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và c. Đường tròn 
đi qua ba điểm M , N, p là đường tròn Euler. Do đó đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 
chính là ảnh của đường tròn Euler qua phép vị tự tâm là o, tỷ số k = 2. 

Gọi / và V lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP và tam giác ABC. 

Gọi R và R' lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP và tam giác ABC. 


( 


Ta có / 


v 1; 2 


và do đó OI' = 201 => /'(2; -l). 


Mặt khác R = 4 => R' = 5 . 
2 


Vậy phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: (x - 2) ; + (y +1) 2 = 25. 
Nhận xét: Đe bài này rất khó đối với học sinh nếu không biết đến đưòng tròn Euler. 







